


Phan Ba Thuy Duong : Mot 
Hon Tho Bat Hu 


Ho Nam 


Chao mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Muc luc 


Phan Bá Thuy Duong _: Một Hồn Tho Bat Hu 





Hồ Nam 


Phan Bá Thuy Dương : Một Hồn Thơ Bat Hu 





PBTD qua nét vẽ của gs mỹ thuật Nguyén van Bay 


Trên đời này có một người xem thường danh lợi, năm tháng 
lãng dang “ngao du “’ cùng rượu với thơ, nhưng lại coi cả 
rượu lẫn thơ cũng chỉ là những thứ “ngọai vât” chẳng cò gì 
đáng kể. Được sinh ra ở đất Tuy Phong [một huyện núi và 
biển của tỉnh Bình Thuận] có lúc khoác áo trận, có lúc làm 
quan văn trong 2 thập niên 60-70 của thế kỷ hai mươi, 
chàng trai ấy tên Phan Bá Thụy Dương. Chàng đã là một nhà 
văn nhà thơ nổi đình đám, tác giả ba truyện dài feiulleton: 


Gió Đi Trên Tóc, Những Soi Nang Hồng, Vùng Lá Thắm Sương 
Mù và nhiều bài thơ hào sảng, trữ tình.. Đang phụ trách 
nhiều trang trong, lại làm tổng thư ký tòa soạn cho một tuần 
san, tiếng tăm ngang ngửa với những Trần Dạ Từ, Viên Linh, 
Trần Tuấn Kiệt, Hoàng Trúc Ly.. nhưng bước qua 1972 thì 
bỗng dưng Phan Bá Thụy Dương lại - một lần nữa, “gác bút” 
dù văn thơ Phan Bá Thụy Dương vẫn còn khá phong độ: 


Tạ từ em với sương mai - Anh lên tay súng cất lời hô quân - 
Tàu đi sông nước chập chùng - Nẻo quan san đó gian truân 
đã chờ 

Trước sau cờ rợp bóng cờ - Ngoài kia chiều rán nắng mờ hắt 
hiu - Em về mây gió trôi theo - Nhớ nhau ? Thôi cũng chắt 
chiu kiếp nay 

Bên anh đạn réo tên bay - Tram binh dao với tháng ngày bỏ 
quên - Quê mình còn đó không em - Cho anh gởi gắm trái 
tim ngọt ngào 


Phan Bá Thụy Dương nghỉ viết để sống, để đọc và trăn trở, 
tư duy trăm điều về phận người, phận nước, rồi thành 
thuyền nhân, rồi sống lưu vong, làm tư chức ở Mỹ và khi 
máu giang hồ xưa trổi dậy, Dương đã tự về hưu non khi tuổi 
chưa tròn 57, từ bỏ một công việc nhàn hạ mà nhiều người tị 
nạn mơ ước: chuyên viên tư vấn về kinh tế, tài chánh cho 
một công ty lớn của Mỹ, được liệt vào “big six”. Hai năm nay 
trở lại với sáng tác, cùng Diên Nghị chủ trương biên tập tạp 
chí Nguồn/Khơi Nguồn [*], thơ PBTD bổng hay và trầm lắng 


han lên: 


Vé dau canh hac chan nhu 

có qua thủy mộ huyết hu chap chòn 

người di sấm vỗ hoàng hôn 

nhịp khua long trượng động hồn lửa thiêng 


nhập dòng sinh hoá vô biên 

biển mê bến ngộ đôi miền tịch lương 

bay đi - cánh hạc vô thường ! 

[trích Túy Mộng Du Du Hề - bài tặng Viên Linh] 


Hồn thơ Phan Ba Thụy Dương như “ngô” chất Thiền, phang 
phất mùi Đạo học, Huyền học và thật bất ngờ ngoảnh đầu 
lại đã thấy bến bờ đâu đó, nhưng với người làm thơ thì bến 
bờ hay không bến bờ cũng thế thôi. Cái làm cho thi sĩ ’’thao 
thức”, cái làm cho thi sĩ “dò đẫn”, cái làm cho thi sĩ khốn 
khổ là thơ chứ nào phải bến bờ: 


Đốt công án vất kinh thư khả ingộ - Theo đường trăng, trăng 
khi tỏ khi lu - Tìm người hiền nơi thâm cốc âm u - Thõng tay 
vào rừng giả làm ẩn sĩ 

Dòng sinh mệnh chừng nhuộm màu chướng khí - Bến nhân 
gian ai quán niệm vô thường - Hành trình xa ngựa đà lỏng 
dây cương - Trên vách núi chân dung in mờ tỏ... 

[trích Liên Khúc V6 Thường] 


Đọc Phật, thấm nhuần giáo lý nhà Phật nhưng người thơ 


Phan Ba Thuy Dương lúc nao cũng là người tho mai mê lãng 
du, mải mê đuổi theo những giấc mộng ảo huyền, những 
vấn nạn bất tận của đời người: 


Áo nhuộm phong trần chưa rũ sạch - Tóc đã pha mầu gió 
quan san - Thôi thôi ta về ôm góc núi - Déo gỗ trầm hương 
tạc tượng nàng 


Gõ phách ma ca bài độc đạo - Hung tinh hoa nhật nguyệt 
càn khôn - Mang ẩn tích về treo cổng gió - Chợt phân vân 
ngẫm chuyện sinh tồn 


Mềm môi rượu cạn đêm trừ tịch - Lại nhớ người xưa hương 
tóc xưa - Đường thăm thẳm bước chân lơ đãng - Thoảng 
nghe lac điệu pháo giao thừa 


Thôi thôi ta về bên dốc đá - Dựng am đường hội chứng vô 
âm - RU chim chóc ngao du rừng thấp - Dot cao thom 
chuyển hóa huyễn thần... 

[trích Thôi Ta Về Ôm Góc Núi] 


Thi sĩ là như vậy, thi sĩ lãng đãng sương khói thế đó, thi sĩ có 
cái “lý” của thi sĩ, cai lý của thơ và lãnh địa của nha thơ 
mênh mông thế đó.. Nhà thơ Phan Bá Thụy Dương của 
chúng ta đã về VN lần đầu giữa năm 2005 và có những vần 
thơ viết ở Cau Đỏ khi “nhậu “ với Trần Tuấn Kiệt và các giáo 
sư đồng môn như Nguyễn Thanh Liêm, Huỳnh Ngọc Hùng... 
trên sân thượng nhà anh. 


TTK là người đã luôn - cùng Tường Linh, “tac động” để 
Dương quay lại con đường thi ca, văn học khi anh về thăm 
quê hương. Có điều là chưa ai thuyết phục được Dương ấn 
hành tác phẩm của anh, trong khi Dương là người chủ 
trương nhà xuất bản và ấn loát, phát hành nhiều sách 
truyện cho các thân hữu: 


Nhìn sang Cầu Đỏ mông mênh - Đèn soi phố quận tịnh yên 
nỗi đời - Nhớ ai đường nối thêm dài - Chạnh nghe u ẩn tiếc 
hòai tháng năm 

Thương ai bèo dạt âm thầm - Ngày qua nhìn bóng thời gian 
ngậm ngùi - Tìm dau thé ước hẹn hò - Chỉ còn đây bạn với 
thơ với mình - Má môi nào thắm mê tình - Xa nghe tiếng hát 
gọi linh hồn về.. 

[trích Trên Sân Lầu Với Trần Tuấn Kiệt] 


Thiên hạ ai cũng tưởng nhà thơ của chúng ta uống rượu 
“dữ” lắm nhưng mới day Phan Bá Thuy Dương lái xe chở Hà 
Thượng Nhân, Vũ Đức Nghiêm cùng Đông Anh NĐT - đàn 
chủ thi đàn Lạc Việt đi cả gần 50 cây số lên San Leandro để 
đến nhà hàng của Vũ Uyên Giang thăm viếng va “lai rai”. 
Mấy người uống cả tiếng đồng hồ không hết 2 chai rượu XO. 


Hỏi ra mới biết Phan Bá Thụy Dương vì làm tài xế nên không 
dám « dô dô » như thường lệ. Còn Hà Thượng Nhân, Vũ Đức 


^ i 


Nghiệm, Đông Anh thì vị nao cũng đều chi dám ‘’nhau’’ một 


cách rất chừng mực vì ai cũng rất nghe lời bác sĩ chỉ dám 


nx 


“suong suong” thôi chứ chang vị nào dám “tới bén” cả. Chỉ 
có chủ tiệm Vũ Uyên Giang dù “'tiểu đường“ nặng nhưng hé 
nâng ly là luôn luôn cạn “ « một trăm phần trăm ». 


Người thơ Phan Bá Thụy Dương luôn phiêu hốt giang hồ, 
thích chuyển dịch, “mê” rong chơi và hết lòng vì bạn bè, 
nhưng cái chất Thiền của nhà Phật lúc nào cũng luôn vương 
vấn trong tâm tưởng của anh. Thiên hạ nhiều người xưng 
tụng anh là nhà thơ Thiền tầm cỡ của thời đai hôm nay và 
không ít người say mê những dòng thi ngữ đầy hệ lụy, trữ 
tình, ẩn dụ, trién miên ấy: 


Tâm niệm lặng lững lờ sương ốc đảo - Gánh càn khôn u ẩn 
tiếng mưa khơi - Tóc khô kiệt kết tinh mùi thủy thảo - 
Thoáng mờ xa từng đợt sóng rã rời - Qua cổng nắng sõai 
cánh mềm hải điểu - Cát lao lung phủ ấp đá dung tình - Ai 
thảng thốt ướp thiền hoa mỹ diệu - Buông tiền thân xua tự 
ngã u minh... 

[trích Bai Tâm Ca V6 Niệm] 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất cởi mở, đạo của người là đạo 
của tự do tư tưởng, tự do giải thóat, nên Người luôn nói con 
đường đưa tới bến bờ giác ngộ có vạn nẻo, vạn pháp vì vậy 
đạo Phật luôn là đạo của mọi người vì mọi người đều có Phật 
tánh, thành Phật hay không là tự bản thân mình có chịu giác 
ngộ tìm đường phát huy Phật tánh hay không. 


Người làm thơ là người theo đuổi con đường sáng tạo nhất là 


“thi sĩ Thién’’. Thi sĩ ma ngừng sang tao thì hết con là người 
thơ, người tu Thiền mà ngừng giác ngộ cũng hết là người tu 
Thiền, vì Thiền gắn liền với sư giác ngộ. 


Thi sĩ luôn là “con người tự do” nên con người thi sĩ Phan 
Bá Thụy Dương còn bay bổng, thơ Phan Bá Thụy Dương còn 
hứa hẹn đi xa, rất xa trong cõi thơ hôm nay và mai sau. 


Hồ Nam 
[trong 100 Khuôn Mặt VNS/VN tập 2] 


[*]: chỉ hơn 1 năm thì anh từ dịch, rời bỏ tờ tạp chí này để 
tiếp tục chu du Âu Á, vui vầy với núi non, biển cả... 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 


Nguồn: Tác gia / VNthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 10 tháng 12 năm 2010 


